Nếu đây là lần đâu tiên quý khách biết đến dịch vụ của chúng tôi, thì chắc hẳn quý khách sẽ tự đặt 
ra cho mình câu hỏi: liệu dịch vụ của Vietrapro có được như các nhà cung câp khác không? 


Những lợi ích khi thuê xe của công ty này là gì? Giá cả mà đơn vị này cung cấp có hợp lý 
không?...và vô vàn những câu hỏi khác. 


Dịch vụ cho thuê ô tô tại Hà Nội 


Chúng tôi cũng thừa nhận rằng, trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô giá rẻ tại Hà 
Nội cho khách hàng trong và ngoài nước chúng tôi cũng gặp phải một số vấn đề khiến khách hàng 
không hài lòng, như: muộn giờ (do kẹt xe), hoặc lái xe đi hơi chậm (đây là lời phàn nàn của khách 
hàng nước ngoài, do có một số nước không giới hạn tốc độ, nên khi lái xe tuân thủ tốc độ cho phép 
họ lại nghĩ là lái xe đi chậm)... 


Để hiểu hơn về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, quý khách vui lòng dành chút thời gian để xem 
những chia sẻ để nắm được những thông tin cần thiết phục vụ cho việc thuê xe 


Dù có sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay không, thì Vietrapro cũng rất hy vọng những nội dung này 
có thể giúp quý khách có được lựa chọn sáng suốt nhất. 


Cam kết dịch vụ cho thuê xe ô tô giá rẻ tại Hà Nội 


Chắc chắn rằng sự sai sót trong kinh doanh là không thể tránh khỏi, tuy nhiên chúng tôi luôn cố 
gắng không ngừng để mang lại cho quý khách dịch vụ hoàn hảo nhất. 


Khi trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi, quý khách sẽ được sử dụng dịch vụ "Uy tín - Tận tâm - 
Phong cách chuyên nghiệp - Dịch vụ đẳng cắp - Giá cả cạnh tranh”. 


Chúng tôi còn cam kết dịch vụ xe ô tô như sau: 
e _ Mẫu mã, chủng loại xe đa dạng, các dòng xe từ 4 - 45 chỗ đều mới. 


e _ Nếu quý khách cần tư vấn về dịch vụ cho thuê xe ô tô giá rẻ tại Hà Nội, thì đội ngũ tư vấn 
sẵn sàng hỗ trợ 24/24. 


Lái xe được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, thông thuộc mọi tuyến 
đường, cùng thái độ phục vụ vui vẻ, thân thiện, đưa đón khách đúng giờ. 

Thủ tục thuê xe nhanh chóng, đơn giản, giúp quý khách tiết kiệm thời gian, công sức. 

Các loại hình dịch vụ rất đa dạng : xe đi du lịch, xe đi công tác, thăm hỏi...xe đưa đón sân 
bay. 

Thuê xe không cần đặt cọc (tuy nhiên, vào thời gian cao điểm: lễ, Tết rất nhiều người đặt xe, 
nên vẫn phải đặt cọc để tránh tình trạng hủy lịch) 


Các loại hình cho thuê xe ô tô giá rẻ tại Hà Nội 


Hiện nay, có rất nhiều khách hàng có nhu cầu sử dụng kết hợp nhiều loại hình dịch vụ cùng một lúc, 
ví dụ như khách nước ngoài: khi đến Việt Nam thì họ sẽ cần xe để đón tại sân bay về khách sạn, 
sau đó là dùng xe để đi chơi, công tác...và khi kết thúc họ lại cần xe để đưa ra sân bay 


Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã và đang triển khai các loại hình dịch vụ dưới 


đây: 


Xe đón tiễn sân bay 

Dịch vụ xe đi công tác, thăm hỏi 

Dịch vụ xe chở đồ (xe bán tải) 

Cho thuê xe đi lễ hội, du lịch 

Dịch vụ xe hoa (xe cưới hỏi) 

Cho thuê xe đưa đón học sinh, công nhân... : 
Cho thuê xe đi diễêu hành, quảng bá sản phâm 


[embedlhttps://www.youtube.com/watch?v=hqkdjKOabl4&t=125s[/embed| 


Cho thuê xe ô tô giá rẻ tại Hà Nội với các dòng xe 


Chúng tôi không những cung cấp dịch vụ với mức giá cạnh tranh trên thị trường mà còn làm hài 
lòng quý khách hàng bởi chủng loại xe đa dạng. 


Xe 4 chỗ: Toyota Vios, Honda City, Accent... 

Xe 7 chỗ: Toyata Innova, Fortuner,... 

Xe 9 chỗ: Dcar Limousine 

Xe 16 chỗ: Ford Transit, Mercedes Sprinter,... 
Xe 29 chỗ: lsuzu Samco, Huyndai County, ... 

Xe 35 chỗ: lsuzu Samco, Huyndai Areo Town,... 
Xe 45 chỗ: Huyndai Univese, Huyndai Hi-class,... 


Dịch vụ xe ô tô có lái ở Hà Nội 
Bảng giá cho thuê xe ô tô giá rẻ tại Hà Nội 
Dù là khách hàng trong hay ngoài nước, là khách hàng bình dân hay cao cấp thì đều 
quan tâm đên vân đê giá dịch vụ. Thường thì những khách hàng bình dân thì chỉ mong 
muôn được sử dụng giá rẻ, thậm chí họ không quan tâm nhiêu đên chất lượng dịch vụ 
Trên phương diện của khách hàng cao cấp, chúng tôi biết rằng họ cũng quan tâm đến 
giá dịch vụ, không phải là họ không có tiên, mà họ là những người tiêu dùng thông thái, 


muốn giá cả phải tương xứng với những gì họ chỉ trả 


Nhằm giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn về chính sách giá của Vietrapro, chúng tôi xin 
tổng hợp 


Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cho thuê xe ô tô tại Hà Nội 


se _ Giá nhiên liệu 


Tiền bến bãi 

Vé cầu phà 

Thời điểm thuê xe 

Loại hình dịch vụ 

Loại ô tô mà khách dùng 


Hotline/zalo: 0981.553.226 
Email: info(vietrapro.com 
Youtube: xe4-45cho.vietrapro 


Facebook: dichvuxe.oto4-45cho 


Facebook: Vietrapro.travel.services 


BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE Ô TÔ TẠI HÀ NỘI 










Xe 4 chỗ 
Xe 7 chỗ 
Xe 16 chỗ 
















500.000đ ¡ 900.000đ - 
540.000đ ' 1.000.000đ 
800.000đ ' 1.300.000đ 7.000đ 50,000đ - 
Xe 29 chỗ 2.000.000đ | 1.600.000đ 9.000đ | 
Xe 35 chỗ 2.300.000đ | 2.000.000đ 11.000đ 

Xe 45 chỗ 2.600.000đ | 2.500.000đ 14.000đ 100.000đ 


=> Xem thêm: bảng giá thuê xe 4-45 chỗ 





5.000đ 













5.500đ 






















Lưu ý về bảng giá cho thuê xe ô tô giá rẻ 


e _ Bảng giá cho thuê xe ô tô tại Hà Nội như trên đã bao gồm: xăng dầu, lương lái xe, và được 
tính cho cả chiều đi và chiều về. 

e« Không bao gồm: thuế VAT (nếu muốn xuất hóa đơn thì tính thêm 10%VAT), phí cầu 
đường, bến bãi 

e - Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm: ngày cuối tuần, lễ, Tết hoặc thời gian cao 
điểm thì giá có thể biến động. 


[contact-form-7 id="202" title="Đặt xe"] 


Hình thức thanh toán khi cho thuê xe ô tô ở Hà 
Nội 
Tùy vào từng đối tượng khách hàng mà cách thức thanh toán có thể khác nhau. Có những khách 


hàng thì lấy hóa đơn, có những người thì không. 


Có khách hàng đặt xe là công ty, tổ chức nhưng có người lại là cá nhân...nhiều khách hàng thì 
đặt xe của chúng tôi rât lâu năm, có một sô thì lại sử dụng lân đâu. 


Với những người mới, thậm chí khách lâu năm thường sẽ tiến hành thanh toán theo 2 
giai đoạn: 


« Trước khi sử dụng dịch vụ:đặtcọoc  _ 
e« - Sau khi sử dụng dịch vụ: thanh toán sô tiên còn lại 


Qúy khách có thể chọn thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 


Nếu muốn biết chỉ tiết về các loại hình cho thuê xe ô tô tại Hà Nội của 
Vietrapro, vui lòng tham khảo thông tin dưới đây 


Bảng giá thuê xe ô tô 
Thủ Tục Thuê Xe Du Lịch 
Thuê Xe Hợp Đồng Hà Nội 


Thuê Xe Đi Tỉnh Từ Hà Nội 


Cho thuê xe 4 chỗ giá rẻ 


Cho thuê xe 7 chỗ giá rẻ 





Cho thuê xe 16 chỗ giá rẻ 





Cho thuê xe 29 chỗ giá rẻ 





Giá thuê xe 35 chỗ Hà Nội 


Cho thuê xe 45 chỗ giá rẻ 








